SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HồNG PHONG 
ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề thi có 6 trang) 


ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 
Môn: Toán 12 THPT 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề. 


Mã đề thi 638 


Câu 1. Tập xác định của hàm số y = tan 2x là 
A. Ố? = R\ |- + kn, k £ zj. B. Ố? = R\ |- + k—, k £ zj. 

C. 9 = R \ ịk^,k £ zỊ. D.^ = R\Ị^+ kn, k £ zị 

Câu 2. Tìm tập nghiệm s của bất phương trình log 2 (3x - 2) - log 2 (6 - 5x) > 0. 

A.5=Ịl;^j. B.5=Ị|;lỊ. C.5=(1 ;+oo). D. s = 

Câu 3. Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào? 

A.{5;3}. B. {3; 4}. c. {4;3Ị. D.{3;5}. 

Câu 4. Họ nguyên hàm của hàm số f(x ) = 3 X + 1 là 
3' _ 3' 

A. -—— + c . B. -—— + X + c. C. 3 X + X + c. D. 3 X ln X + X 4- c. 

In 3 In 3 

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = X - 5 + - trên khoảng (0; +oo). 

X 

A. min f(x) — -3. B. min f(x) = —5. C. min f(x) = 2. D. min f(x) = 3. 

(0;+oo) (OÌ+oo) (0;+oo) (0;+oo) 

Câu 6. Giải phương trình 2 log 4 X + log 2 (x - 3) = 2. 

A. X = 16. B. X = 1. C. X = 4. D. X = 3. 

Câu 7. lim * - bằng 

,v-»-oo X 2 + 1 

A.—oo. B. 1. C.+00. D. 0. 

Câu 8. Một vật chuyển động vận tốc tăng liên tục được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol có 
hình bên dưới. 




Biết rằng sau 10 s thì vật đó đạt đến vận tốc cao nhất 50 m/s và bắt đầu giảm tốc. Hỏi từ lúc bắt đầu đến 

lúc đạt vận tốc cao nhất thì vật đó đã đi được quãng đường bao nhiêu mét? 

: ■ ■ ' 1400 _ 1100 _ 1000 

A. 300 m. B. _ m. c. _ m. D. _ m. 


Trang 1/6 Mã đề 638 







Câu 9. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 2 cm . Một mặt phẳng đi qua trục của hình trụ và cắt hình trụ 

theo thiết diện là hình vuông. Tính thê tích của khối trụ đã cho. 

A. 87rcm 3 . B. 167rcm 3 . c. —— cm 3 . D. 16 cm 3 . 

3 

Ằ , X 

Câu 10. Đô thị hàm sô y = 1 -— — có bao nhiêu đường tiệm cận? 

X - ỉ ... 

A. 3. B. 0 . c. 1 . D. 2. 


Câu 11. Hàm số y - X 3 - 3x đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau? 

A. (-2; 0). B. (0; 1). c. (-2018;-2). D. (— 1; 0). 

Câu 12. Hình trụ có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 

A.VÔSỐ. B. 2. c.0. D. 1. 


Câu 13. Tính đạo hàm của hàm số y = 8 ĩ2+1 . 

A. y' = 2x- 8*\ B. y = 2x(x 2 + 1) • 8 A ‘ 2 ln 8. 

c. y = (x 2 + 1) ■ 8 X \ D. y' = 6x- 8* 2+1 ln 2. 


Câu 14. Thể tích khối lăng trụ có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là 
A. V = }-Bh. B. V = ịsh. c.v = Bh. D. V = ịs/i. 


Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của 


dưới đây? 


A. y 
c. y = 


2x + 1 

X - Ị 
X - ì 

2x + 1 


B.y = 
D. y = 


2x - 1 

X + Ị 
X + 1 

2x - 1 



Câu 16. Một nhóm có 6 học sinh gồm 4 nam và 2 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh trong 
đó có cả nam và nữ. 

A. 32. B. 20. c. 6. D. 16. 


Câu 17. Cho hàm số ỵ - f(x ) có bảng biến thiên như hình vẽ sau 



Trang 2/6 Mã đề 638 




D. X = 1. 


Hàm số V = f(x) đạt cực tiểu tại điểm nào trong các điểm sau? 

A. X = 5. B. X = 0. c. X = 2. 

Câu 18. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn \z + 1 - 2/| = 3. 

A. Đường tròn tâm /(-1; 2), bán kính r = 9. B. Đường tròn tâm 7 ( 1 ; 2), bán kính r = 9. 

c. Đường tròn tâm 7(1; -2), bán kính r = 3. D. Đường tròn tâm /(— 1; 2), bán kính r = 3. 

2018x 


Câu 19. Cho hàm số /(x) = ln 
2018 


A.S 


2019' 


X + 1 

B.s = 1. 


Tính tổng 5 = /'( 1) + n 2) + • • • + /'(2018). 

c. s = ln2018. D. s =2018. 


Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA _L ( ABCD ), cạnh bên s c tạo với mặt 

đáy góc 45°. Tính thê tích V của khối chóp s .ABCD theo a. 

, Ị- ữ 3 V3 ữ 3 V2 a 3 V2 

Ả.V = a ỉ V2. B. V = —. c. v=— D. V = —. 

3 3 6 

3 

Câu 21. Giá trị của 1 V9 - X 2 dx = - • 7T, trong đó và e z và - là phân số tối giản. Tính giá trị của 
J b b 

0 

biểu thức T = a ■ b. 

Ả.T = 35. B. T = 24. c. T = 12. D. T = 36. 

Câu 22. 

Trong mặt phang phức, cho điểm A/ trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn 
số phức z. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai? 

A. z - z = 6. B. Số phức z có phần ảo bằng 4 . 

c. \z\ = 5. D. z = 3 - 4/. 


ơ 


3 * 


X = t 


Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d\ : < y = -1 - 4t và đường thẳng 

z = 6 + 6t 

X y — I ^ 2 / , v 

CỈ 2 : 2 = - = . Viết phương trình đường thẳng đi qua A(l; -1; 2), đồng thời vuông góc với cả 

hai đường thẳng dị và d. 2 ■ 

. X - 1 y + 1 z - 2 n X- l y+l z-2 

' 14 17 9 2 -1 4 

X — 1 y+1 z-2 _ X - 1 y+1 z-2 

3-2 4 12 3 

Câu 24. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng 

X = ỉ -t 

y = 2 + 2t cắt nhau. Tìm 

z = 3 


c. 


(ơ): X + y = 0 và ( a '): 2x - y + z - 15 = 0 và đường thẳng d' có phương trình 


tọa độ giao điểm 7 của hai đường thẳng d và d' 

A. 7(4;-4; 3). B.7(0;0;2). c. 7(1; 2; 3). D.7(0;0;-l). 


Trang 3/6 Mã đề 638 





Câu 25. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B. Hình chiếu vuông góc của s 
trên mặt đáy ( ABCD ) trùng với trung điểm AB. Biết AB = 1, BC = 2, BD = Vĩõ. Góc giữa hai mặt 

phẳng (s BD) và mặt phẳng đáy là 60°. Tính thể tích V của khối chóp s .BCD. 

A. \ V" ' B.v=# CF=|. ‘V : ' 

4 12 20 8 

Câu 26. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): X - 2y - z + ỉ = 0. Véc-tơ nào 
dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng ịP)l 
A. n = (1;2;-1). B. n = (1; -2;-1). c. n = (1; 0; 1). D. n = (1; -2; 1). 

Câu 27. Cho hàm số f(x) = — — ■ Hỏi mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề sai? 

A. /(x)> 1 <=> (x - 2) log 3 - (x 2 - 4) log 7 > 0. 

B. /(x) > 1 <=>(*- 2) log 0 3 3 - (x 2 - 4) log 0 3 7 > 0. 
c./(*)> 1 <=> (x - 2) ln 3 - (x 2 - 4) ln 7 > 0. 

D. /(x) > 1 X - 2 - (x 2 - 4) log 3 7 > 0. 


Câu 28. Gọi Z\ , Z 2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 + 3z + 5 = 0. Tính I Zi + zì\- 
A. 3. B. ị. c. 5. D. V3. 


Câu 29. Tim hệ số của X 5 trong khai triển của biểu thức Ịx 2 + - j 


A. 8 • C7. B. 8 • cìj. c.cị D. c 2 . 

Câu 30. Trong không gian vối hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): X + 2y - 2z - 2 = 0, và điểm 
7(1; 2; -3). Mặt cầu tâm 7 tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) có bán kính là 




c. 1 . 


D. 3. 


Câu 31. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm M{ 2; 0; 0), 77(0; 1; 0) và P(0; 0; 2). Mặt phẳng (MNP) có 


phương trình là 

A.í + 4 + i = 0. 
2-12 


b.í + 4 + £ = i. 
2-12 


CÍ + ? + | = l. 
2 1 2 


Câu 32. Tìm điểm cực tiểu của hàm số y = -X 3 + 3x 2 + 4. 

A. X = 2. B. M(0;4). c. X = 0. 

Câu 33. Tìm tham số m để đồ thị hàm số y = — -đi qua A(1; -3). 


d.í + 4 + £ = -i. 
2-12 


D. M(2; 0). 


x — m 


A. m = -2. 


B. m = -1. 


c. m = 2. 


D. m = 0. 


Câu 34. Cho hàm số y = /(x) có bảng biến thiên như hình vẽ sau 



Hàm số y = /(x) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau? 

A. (0; 3). B. (2; + 00 ). c. (- 00 ; 0). D. (0; 2). 


Trang 4/6 Mã đề 638 




Câu 35. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BC = 2a. Mặt bên ( SAB ) vuông 
góc với mặt đáy, biết ASB = 60°, sB = a. Gọi (5) là mặt cầu tâm B và tiếp xúc với mặt phẳng ( SAC ). 
Tính bán kính r của mặt cầu (5). 

/T _ ^ _ /T 


A. r = 2a. 


B. r = 2a ■ 


c.r = 2a V 3 . 


D. r = a ■ 


z 

câu36. Ch„hàmsé y = / W códạohàmli ê „,ụct rt nRvàthôamã„/(-2)= 1; J/(2*-4)d* = 1. 

1 

0 

Tính ĩ = J X ■ f'(x) dx. 


A. / = 1. 


B. / = 0. 


c. / = -4. 


Câu 37. Tìm tập xác định của hàm số y = |x 2 (x + 3)j . 

A. & = (-oo; +oo). B. = (-3; +oo)\ {0}. c. - (0; +oo). 


D. / = 4. 


D. ^ = (-3;+00). 


Câu 38. Cho cấp số cộng (w„) có các số hạng đều dương, số hạng đầu U\ - 1 và tổng của 100 số hạng 
đầu tiên bằng 14950. Tính giá trị của tổng 

11 1 
Q — ___ _j_ ___ ___ 

M2 V^T + “l y[Ũ2 «3 v^2 + u 2 3 w 2018 V M 2017 + “2017 V w 2018 


A ‘ 3 Ị 1 V6052 


B. 1 - 


c. 2018. 


3 \ V6052/ V6052 

Câu 39. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (5 1 ): (x - l) 2 + (y - l) 2 + (z - 2) 2 = 16 và 
(S 2 ): (x + l) 2 + (y - 2) 2 + (z + l) 2 = 9 cắt nhau theo giao tuyến là đường tròn (C). Tìm tọa độ tâm J của 


đường tròn (C). 

"/171 

’ J r2 ; 4 ; 4 


„/171 


7 1 


34 4 


17 1 

2’ 4’ ~4 


Câu 40. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(4; 2; 5), 5(0; 4; -3), C(2; -3; 7). Biết 
điểm M(x 0 ;yo; Zo) nằm trên mặt phẳng ( Oxy ) sao cho |MA + M5 + MC I đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng 
5 = Xo + yo + Zo- 


A. 5 = -3. 


B. p = 0. 


c. 5 = 3. 


D. 5 = 6. 


Câu 41. Biết đồ thị hàm số y = (m - 4)x 3 - 6 (m - 4)x 2 - 12mx + Im - 18 (với m là tham số thực) có ba 
điểm cố định thẳng hàng. Viết phương trình đường thẳng đi qua ba điểm cố định đó. 

A. y = -48x +10. IĨ. V = V3x - 1. c. y = X - 2. D. y = 2x - 1. 


c. y = X - 2. 


D. y = 2x - 1. 


Câu 42. Cho một tập hợp có 2018 phần tử. Hỏi tập đó có bao nhiêu tập con mà mỗi tập con đó có số 
phần tử là một số lẻ. 


A. 1009. 


B. 2 2018 - 1. 


Câu 43. Số nghiệm thực của phương trình 2018 T + -———— = 2018 là 

1 - X X - 2018 

A. 3. B.o. C.2018. D. 


Trang 5/6 Mã đề 638 





Câu 44. Cho phương trình z 4 - 2z 3 + 6z 2 - 8 z + 9 = 0 có bốn nghiệm phức phân biệt là Zi,Z2,Z3,Zậ. Tính 
giá trị của biểu thức T = (z\ + 4) ịzị + 4) ịzị + 4) ịzỊ + 4). 

A. T = 2i. B.T = ỉ. C.T = -2ỉ. D. T = 0. 


Câu 45. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 8 chữ số sao cho trong mỗi 
số đó có đúng ba chữ sô 1, các chữ số còn lại đôi một khác nhau và hai chữ số chẵn không đứng cạnh 
nhau? 


A. 2612. B. 2400. c. 1376. D. 2530. 

í 

Câu 46. Cho hàm số f(x) = X 3 + mx 2 + nx- 1 với m, n là các tham số thực thỏa mãn 


m + n > 0 


7 + 2(2 m + n) < 0 


Tìm số điểm cực trị của hàm số y = |/(|x|)|. 
A. 2. B. 9. 


c. 11. 


D. 5. 


Câu 47. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x 2 - 2 và y = -|x|. 




c. 3. 



Câu 48. Cho hàm số y = (x + a) 3 + (x + bỶ - JC 3 với a, b là tham số thực. Khi hàm số đồng biến trên 
(- 00 ; + 00 ), hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 4(a 2 + b 2 ) — (a + b) — ab. 


A. MinA = -2. 

B. MinA = —— . 

c. MinA = 

D. MinA 


16 

4 



•? X — 1 y z 2 

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng A : — Y~ = Y = 1 và hai điểm 

A(0; -1; 3), 5(1; -2; 1). Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng À sao cho MA 2 + 2MB 2 đạt giá trị nhỏ 
nhất. 


A. A/(5; 2; -4). B. M(-l; -1;-1). c. Af(l;0;-2). D.M(3;l;-3). 


Câu 50. Cho tứ diện ABCD, trên các cạnh BC, BD, AC lần lượt lấy các điểm M, N, p sao cho 

3_ __... - _. 

BC = 3 BM, BD = ^ BN,AC = 2AP. Mặt phang (MNP) chia khối tứ diện ABCD thành hai phần có thê 

tích là Vị , v 2 . Tính tỉ số p-. 

A — = — 2 R Ti 26 r Vị 3 Vị 15 

y 2 13' v 2 19' v 2 19' v 2 19' 

- -.- - - HẾT-.. 


Trang 6/6 Mã đề 638 





